CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VÀ THỬ NGHIỆM SÀI GÒN 

(SITC) 


QUI TRÌNH THỬ NGHIÊM 
ÁP SUẤT MỞ VÀ Độ KỈN 
VAN AN TOÀN 


Ký hiệu: QTKT 09:2018/SITC 

Bản số: 


TCVN ISO/ IEC 17020 : 2012 & TCVN ISO/IEC 17025:2007 
& TCVN IEC/ISO 17065:2013 



BẢNG THEO DÕI PHÊ DUYỆT VÀ BAN HÀNH TÀI LIỆU 


Lần 

ban 

hành 

Nội dung 
biên soạn, xem xét 

Phân công 

Họ và Tên 

Chức danh 

Chữ ký 
Ngày ký 

3 

Toàn bộ nội dung tài liệu 

Biên soạn 

Hồ Vĩnh Thịnh 


Phó Giám đốc 


Soát xét 

Hồ Sỹ Vĩnh Phong 


Giám đốc 


Phê Duyệt 

Hồ Sỹ Vĩnh Phong 


Giám đốc 





































QTKT 09:2018/SITC - BAN HÀNH LẦN 1 (08/2018) www.kiemdinhsitc.com 


1/5 


























KIẾM ĐINH & THỬ NGHIÊM SẢI GÒN (SITO 

QUI TRÌNH THỬ NGHIỆM ÁP SUẤT MỞ VÀ ĐỘ KÍN VAN AN TOÀN 

1. Mục đích và phạm vi áp dụng 

Quy trình này hướng dẫn trình tự những bước công việc phải thực hiện đế thử nghiệm 
xác định áp suất mở và kiếm tra độ kín các van an toàn có áp suất đặt lớn hơn hoặc bằng 
0,5 bar. Quy trình không áp dụng cho việc thử nghiệm áp suất cài đặt nguội và kiểm tra 
độ kín mặt tựa van an toàn thực hiện trên các thiết bị thử nghiệm nguội chuyên dùng. 

2. Vai trò và trách nhiệm 

Quy trình này chỉ được thực hiện bởi các nhân viên đã được huấn luyện thực hiện quy 
trì nh và được chứng nhận năng lực cá nhân theo quy định của SITC. 

Người thực hiện thử nghiệm phải đảm bảo các điều kiện an toàn trước và trong khi thực 
hiện thừ nghiệm theo các qui định an toàn có liên quan. 

3. Tài liệu viện dẫn 

- TCVN 7915-1:2009 (ISO 4126-1:2004): Thiết bị an toàn chống quá áp. 

- API Standard 527, 4 th edition 2014 — Seat Tightness of Pressure Relief Valves. 

4. Thuật ngữ, định nghĩa và chữ viết tắt 

Tài liệu này sử dụng các định nghĩa, thuật ngữ nêu trong các tài liệu viện dẫn và các 
thuật ngữ và chữ viết tắt sau: 

Van an toàn (Safety relief valve) - VAT: là van có khả năng tự động xả môi chất để 
ngăn ngừa sự tăng áp suất quá giá trị an tòan đã định trước và tự động đóng kín lại 
không sau khi áp suất trong thiết bị đã trỏ' lại áp suất ban đầu mà không cần một sự 
tác động nào khác ngòai sự tác động của bản thân môi chất làm việc đang chịu áp lực. 

Áp suất đặt (Set pressure)- Ps. là giá trị áp suất tĩnh của môi chất làm việc tại đầu 
vào của van mà tại đó VAT được cài đặt để bắt đầu mở trong điều kiện làm việc cụ 
thể. 

Áp suất đầu xả (Back pressure) - Pb. : là là giá trị áp suất tĩnh của môi chất làm việc 
tại đầu ra của VAT do dòng chảy môi chất qua van khi van xả và hệ thống xả tạo nên. 

Áp suất mở định mức (Nomỉnal cold difference test pressure) - Pon : Do khách hàng 
yêu cầu, là đại lượng phụ thuộc vào áp suất đặt Ps, áp suất ngược Pb và lượng bù áp 
suất xét đến sự sai khác giữa điều kiện làm việc cụ thế và điều kiện thừ nghiệm. 
Trường họp khách hàng không có yêu cầu cụ thể Pon lấy bằng áp suất đặt Ps cộng 
thêm áp suất ngược Pb (nếu có). 

Áp suất mở thực tế (Cold difference testpressure) - CDTP : là giá trị áp suất tĩnh của 
môi chất thử tại đầu vào của VAT tại thời điếm có the đo được độ nâng đĩa van hoặc 
dòng môi chất xả ra khỏi van trở nên liên tục, xác định bằng cách nhìn, nghe hay cảm 
nhận. 

Áp suất đóng (Closỉng/Reseated pressure)- p c : là giá trị áp suất tĩnh của môi chất 
thử tại đầu vào của VAT tại thời điếm đĩa van đã quay trỏ' lại ép sát vào miệng van 
hoặc độ nâng đĩa van trở về 0, xác định bằng cách nhìn, nghe hay cảm nhận. 

Áp suất thử kín (Seat Leakage Pressure)- Pi: là áp suất được duy trì ở đầu vào của 
VAT khi kiêm tra độ kín. 


QTKT 09:2018/SITC - BAN HÀNH LẦN 1 (08/2018) www.kiemdinhsitc.com 


2/5 




KIẾM ĐINH & THỬ NGHIÊM SẢI GÒN (SITO 

5. Thiết bị 

Thiết bị thừ nghiệm (TBTN) phải được quản lý theo quy định của SITC, phải đảm bảo 
các yêu cầu sau: 

5.1. Thiết bị cấp áp suất thử: 

Máy nén khí, máy bơm thủy lực 

Chai/Cụm chai chứa khí nén 

Nguồn cấp áp suất khí, hơi, hơi nước khác 

Thiết bị cấp áp suất thừ phải đảm bảo cấp được môi chất thử có áp suất, lưu lượng phù 
hợp yêu cầu của phép thử. Thiết bị phải đảm bảo các điều kiện an toàn theo qui định. 

5.2. Thiết bị chỉ báo, ghi nhận các thông số thử 

Phương tiện đo áp suất sử dụng trong quá trình thử nghiệm VAT cần có độ chính xác và 
độ phân giải đảm bảo đọc được các thông số thử nghiệm theo yêu cầu của quy trình 
đồng thời thỏa mãn các yêu cầu sau: 

Khi sử dụng áp kế lò xo, thang đo áp kế phải đảm bảo áp suất đặt của VAT cần thừ 
nghiệm nằm trong phạm vi từ 25% đến 75% thang đo, độ chính xác không thấp hơn 
2,5% trên toàn thang đo. 

Khi sử dụng áp kế hiện số hoặc các loại cảm biến áp suất thì phải có thang đo phù 
hợp sao cho sai số cho phép của áp kế không lớn hơn 2,5% tại giá trị đọc. 

Được kiêm định định kỳ theo quy định. 

6. Các bước thử nghiệm: 

Bước 1 : Chuẩn bị các điều kiện thử nghiệm 

Chuẩn bị máy, thiết bị, phương tiện đo và các điều kiện khác đảm bảo đáp ứng yêu 
cầu thử nghiệm. 

Bước 2 : Kiểm tra xác định và ghi nhận thông số thử nghiệm 

1. Kiếm tra bằng mắt thường, chỉ đưa vào thử nghiệm các VAT đảm bảo các yêu cầu sau 

Đầu vào và đầu ra của van không bị tắc, kẹt 

Không có dấu hiệu hư hỏng có the ảnh hưởng đến khả năng làm việc và độ an toàn 
của VAT. 

Có đủ căn cứ để khẳng định VAT đảm bảo yêu cầu an toàn trong quá trình thử 

2. Kiếm tra thông tin trên tấm nhãn hiệu và trên phiếu yêu cầu thử nghiệm của khách hàng 
đế xác định các thông số của van nh u: 

Đường kính miệng vào và thoát 

Các thông số làm việc : Áp suất đặt, áp suất mở định mức, môi chất làm việc, áp 
suất đầu xả (nếu có). 

3. Chỉ thực hiện các bước thử nghiệm tiếp theo nếu có đủ căn cứ để khẳng định thông số 
yêu cầu thử nghiệm phù hợp với tình trạng kỹ thuật thực tế của VAT và khả năng tạo áp 
của TBTN. 

Bước 3 : Thử nghiệm áp suất mở. 

1. Chọn môi chất thử và chế độ thử phù họp (Môi chất thử là khí nén hoặc hơi nước cho 
các van có môi chất làm việc là hơi nước, hơi, khí; là nước sạch cho các van có môi 
chất làm việc là chất lỏng). Kiếm tra các điều kiện làm việc khác như: nguồn cung cấp 
áp suất thử, điện, khí nén.., đảm bảo đủ điều kiện làm việc an toàn. 

2. Xác định áp suất mở định mức (Pon): 

a. Xác định theo yêu cầu của khách hàng, trường họp khách hàng không yêu cầu cụ 
thể p on lấy bằng áp suất đặt Ps cộng thêm áp suất ngược Pb (nếu có) 

b. Trường họp sử dụng áp kế lò xo, khi giá trị áp suất mở định mức xác định tại 
bước 2 (a) nêu trên không trùng với giá trị vạch chia của áp kế phục vụ thử 
nghiệm (theo hướng tăng) cho trùng với vạch chia của áp kê nhưng phải thông 


QTKT 09:2018/SITC - BAN HÀNH LẦN 1 (08/2018) www.kiemdinhsitc.com 


3/5 







KIẾM ĐINH & THỬ NGHIÊM SẢI GÒN (SITCÌ 

báo đến khách hàng để thay đổi áp suất đặt và được đồng ý, nếu không phải thay 
đối áp kế khác có vạch chia phù họp. 

3. Lắp đặt van vào thiết bị thử, thực hiện việc kẹp chặt van chắc chắn và đảm bảo an 
toàn hướng miệng thoát VAT ra vị trí đảm bảo an toàn cho người thử nghiệm và khu 
vực xung quanh. 

4. Tháo nắp chụp van, chuẩn bị các dụng cụ điều chỉnh phù họp. 

5. Tăng từ từ áp suất đầu vào của VAT đến tối đa 90% Pon, kiểm tra để phát hiện các 
biếu hiện xì hở từ đầu ra hoặc các bộ phận khác của van. Neu phát hiện thấy hiện 
tượng xì hở bất thường trong van hoặc các mối ghép khác, dừng thử nghiệm, xả áp 
suất đế sửa chữa hoặc trả lại cho khách hàng. Neu không phát hiện xì hở thì thực hiện 
bước tiếp theo. 

6. Tiếp tục tăng từ từ áp suất đầu vào của VAT đến Pon, nếu VAT chưa có biểu hiện mở 
thì tiếp tục tăng áp suất đầu vào cho đến khi van mở, theo dõi để ghi nhận áp suất mở 
thực tế (CDTP) của van; Khi VAT đã mở, dừng ngay việc tiếp tục cấp áp suất thử và 
theo dõi đế ghi nhận áp suất đóng lại của van an toàn. 

Trong mọi trường họp áp suất đầu vào không được vượt quá 125% Pon. Neu áp suất 
thừ đến 125% p 011 mà van không mở thì ngừng quá trình thử nghiệm đế thực hiện cân 
chỉnh, sửa chữa hoặc trả lại cho khách hàng. 

7. Neu CDTP sai lệch không quá ± 3% hay ±0,2 bar (lấy giá trị lớn hơn) so với Pon thì 
thực hiện bước tiếp theo. Neu không đạt thì thực hiện thao tác cân chỉnh van và nâng 
áp suất để thừ lại cho đến khi đạt yêu cầu. 

8. Nâng áp để VAT mở một lần nữa. VAT được coi là đạt yêu cầu về áp suất mở nếu 
trong cả hai lần thử CDTP sai lệch không quá ± 3% hay ±0,2 bar (lấy giá trị lớn hơn) 
so với Pon. 

Trường họp khách hàng yêu cầu tiêu chuẩn đánh giá nghiêm ngặt hơn thì theo đánh 
giá yêu cầu của khách hàng. 

9. Giá trị CDTP ghi trong Giấy chứng nhận thử nghiệm van an toàn là trung bình cộng 
giá trị CDTP tương ứng của các lần thừ. 

10. Lưu ý khi điều chỉnh các thông số của van. 

Việc điều chinh các thông số của van thực hiện theo qui trình hướng dẫn của nhà chế 
tạo. Với các van an toàn lò xo trực tiếp, việc điều chỉnh thông thường bằng cách tháo 
lỏng đai ốc khóa và tăng giảm lực lò so bằng cách vặn đai ốc điều chinh (mỗi lần 
không quá 1 vòng ren). 

Trong trường họp không có hướng dẫn cụ thể của nhà chế tạo, phạm vi điều chỉnh 
không được vượt quá ±10% áp suất mở định mức với van có áp suất mở định mức < 
17 bar và ±5% với van có áp suất mở định mức cao hơn ; Quá trình điều chỉnh phải 
chắc chắn lò so không bị nén quá chặt mất khả năng đàn hồi. 

Bước 4 : Thử kín 

Duy trì áp suất ở mức 90% áp suất mở định mức Pon (Trường họp sử dụng áp kế lò xo, 
khi giá trị áp suất này không trùng với giá trị vạch chia của áp kế phục vụ thử nghiệm 
thì lấy tròn theo hướng giảm cho trùng với vạch chia gần nhất của áp kế), thực hiện 
thử kín như sau: 

1. Neu môi chất làm việc của VAT không phải là chất độc hay cháy no (không khí, khí 
ni tơ, khí trơ, nước, hơi nước), môi chất thử kín là không khí, khí ni tơ, khí trơ hay hơi 
nước: VAT được coi là đảm bảo độ kín khi trong thời gian 01 phút không phát hiện 
dấu hiệu rò rỉ môi chất thử qua ngõ ra của van bằng cách nghe và quan sát cảm quan. 

2. Neu môi chất làm việc của VAT là chất độc hay cháy nố thì thực hiện thử kín theo 
phụ lục 1 của quy trình này (PL01 - QTKT 09:2018/SITC). 

7. Xử lý kết quả thử nghiệm van an toàn. 


QTKT 09:2018/SITC - BAN HÀNH LẦN 1 (08/2018) www.kiemdinhsitc.com 


4/5 





KIẾM ĐINH & THỬ NGHIÊM SẢI GÒN (SITCÌ 

- Lập và ban hà nh giấy chứng nhận thử nghiệm VAT theo mẫu M03-QTKT: 

09:2018/SITC 

Trường họp thử nghiệm cùng lúc nhiều VAT có thế ban hành Chứng chỉ kiếm tra kỹ 
thuật theo mẫu phôi 4.3 với báo cáo kết quả kiếm tra lập theo mẫu M04-QTKT 
09:2018/SITC 

- Khi cần thiết có thể sử dụng mẫu M02 - QTKT 09:2018/SITC để ghi chép kết quả tại 
hiện trường trước khi ban hành giấy chứng nhận. 

- Trường họp VAT không đạt yêu cầu ở các bước 3 (Thử nghiệm áp suất mở) hay bước 4 
(Thử kín) thì trả lại cho khách hàng kèm theo Bản ghi chép hiện trường lập theo mẫu 
M02-QTKT 09:2018/SITC và lưu bản sao tại SITC. 

- Thời hạn thử nghiệm van: Thời hạn đề nghị thừ nghiệm lại thông thường là 12 tháng 
hoặc ghi theo yêu cầu của khách hàng nhưng không quá 3 năm (Ghi rõ nội dung theo yêu 
cầu của khách hàng ưên giấy chứng nhận). 

- Thực hiện thủ tục lưu hồ sơ theo quy định. 


8. Niêm phong van an toàn. 

- Sau khi thử nghiệm VAT đạt yêu cầu, phải thực hiện niêm phong VAT bằng cách 
niêm chì hay hình thức khác đế không thế thay đoi các thông số áp suất làm việc của VAT, 
đồng thời gắn thẻ thử nghiệm nếu cần thiết. 

8. Sơ đồ và Biểu mẫu 


PL01 - QTKT 09:2018/SITC: Thử kín mặt tiếp xúc van an toàn - Phương pháp 
và tiêu chuẩn đánh giá 


M01-QTKT 09:2018/SITC 
M02-QTKT 09:2018/SITC 
M03-QTKT 09:2018/S1TC 
M04-QTKT 09:2018/S1TC 


Phiếu giao nhận van an toàn. 

Bản ghi chép hiện trường thử nghiệm van an toàn. 
Giấy chứng nhận thử nghiệm van an toàn. 

Báo cáo kết quả thử nghiệm các van an toàn. 


QTKT 09:2018/SITC - BAN HÀNH LẦN 1 (08/2018) www.kiemdinhsitc.com 


5/5 





KIỂM ĐINH & THỬ NGHIÊM SẢI GÒN (SITC1 

PHU LUC 1: THỬ KÍN MẢT TĨÉP xúc VAN AN TOÀN 
PHƯƠNG PHÁP VẢ TIÊU CHUẲN ĐẢNH GIẢ 

Phạm vi áp dụng: Tiêu chuấn chấp nhận về mức rò rỉ môi chất thử lớn nhất cho phép chỉ áp 
dụng cho các van an toàn có áp suất cài đặt từ 15psi (105 kPa) đến 6000 psi (41400 kPa) 

Áp suất thử kín Pi: 

Pi = 90% Pon nếu p on > 345kPa (50psig) 

Pi = Pon- 34.5kPa (5psig) nếu Pon < 345kPa (50psig) 

1- Neu môi chất thử kín là không khí, khí tro hoặc ni to 
Độ kín của van được xác định bằng cách đếm số bong bóng đầu ra của thiết bị thử kín 
(Hình 1). 

a. Trước khi đếm bong bóng áp suất thử kín phải được duy trì trong thời gian tối thiếu 
bằng: 

- 1 phút cho VAT có đường kính miệng thoát <50 mm 

- 2 phút cho VAT có đường kính miệng thoát từ trên 50 mm đến nhỏ hơn 150 mm 

- 5 phút cho VAT có đường kính miệng thoát >150 mm. 

b. Tiến hành đếm bóng trong thời gian tối thiếu 01 phút. 

- Các van có đĩa tiếp xúc mềm (Tetlon) phải kín hoàn toàn trong thời gian thử. 

- Các van có đĩa tiếp xúc cứng bằng kim loại thì số bong bóng đếm được trong một 
phút không vượt quá giá trị trong bảng 1 sau: 

_Bảng 1 


TT 

Áp suất mở định mức 

Độ kín cho phép (số bóng / phút) 

Psig 

Bar 

Đường kính miệng thoát 
< 0,307 inch ( 7,8mm) 

Đường kính miệng thoát 
> 0,307 inch (7,8mm) 

1 

7 - 1000 

0.5 - 70 

40 

20 

2 

1500 

103 

60 

30 

3 

2000 

130 

80 

40 

4 

2500 

172 

100 

50 

5 

3000 

207 

100 

60 

6 

4000 

276 

100 

80 

7 

5000 

385 

100 

100 

8 

6000 

414 

100 

100 


2- Nếu môi chất thử kín là hơi nước bão hòa 

VAT được coi là đảm bảo độ kín khi trong thời gian 01 phút không phát hiện dấu hiệu 
rò rỉ môi chất thử qua ngõ ra của van bằng cách nghe và quan sát cảm quan. 

3- Neu môi chất thử kín là nước sạch 

Độ kín của van được xác định bằng cách đo lượng môi chất thừ thoát ra qua khe hở bề 
mặt tiếp xúc tại đầu ra của van. 

- Với van có mặt tiếp xúc mềm: Không có rò rỉ trong thời gian 1 phút 

- Với van có mặt tiếp xúc cứng bằng kim loại: 

+ Cỡ đầu vào danh nghĩa của van từ 1” (DN 25) trở lên: < 10 cm 3 /giờ/inch 
+ Cỡ đầu vào danh nghĩa của van nhỏ hơn 1” (DN25): <10 cm 3 /giờ 


M04 - QTKT 09:2018/SITC 


1/1 



KIẾM ĐINH & THỬ NGHIÊM SẢI GÒN (SITC) 



[6.4 mm] 



Hình 2- Sơ đồ bố trí và cấu tao thiết bỉ kiểm đếm bỏng khí: 


1- Đĩa làm kín đầu ra của van (Có lóp đệm cao su mềm làm kín) 

2- Cốc đựng nuớc đếm bóng 

3- Kẹp chữ c để kẹp thiết bị đếm vào van. 

4- Đầu vào của van (cấp áp suất khí để thử) 

5- Ông dẫn khí rò rỉ vào cốc (Cắt đầu ống vuông góc, mài nhẵn) 

6- Van an toàn cần thử 

7- Lồ kiếm soát chiều sâu miện ống thoát so với mặt nuớc trong cốc. 

8- Giấy sáp làm kín đảm bảo an toàn trong truờng họp van xả bất ngờ. 


M04 - QTKT 09:2018/SITC 


1/1 






















































































